lu XUẤT BẢN TRẺ 


http://tieulun.hopto.org 


http:/ftieulun.hopto.org 


HA HQC 
PHÁT CUNE 


Crazy Chemistry 
© Harcourt Education Ltd 2007 
Bản tiếng Việt © nhà xuất bản Trẻ, 2013 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM 
'Townsend, John, 1955- 

Hóa học phát cuồng / John Townsend ; Nguyễn Tuấn Vũ dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 
2012. 

56tr. ; 23cm. - (Lịch sử kỳ quái của khoa học = Weird history of science). 


1. Hóa học -- Văn học thanh thiếu niên. I. Nguyễn Tuấn Vũ. 


340 -- dc 22 
T748 


http://tieulun.hopto.org 


EetIỆC 


JOHN TOWNSEND 
Nguyễn Tuấn Vũ địch 


HÚA HC 
HÁT CUNG 


qớ/I 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


http://tieulun.hopto.org 


lila ÌìIJ( Và rÚI ï0 


Những bất ngờ 
đau thương 


Xuyên suốt lịch sử, các nhà 
khoa học đã đưa ra nhiều ý 
tưởng làm mọi người phải 


nghĩ lại về những điều mà 
mình tin là chân lý“ Điều đó 


đã khiến cho lắm kẻ mếch 
lòng. Hàng bao thế kỷ, các 
nhà khoa học đã bị tống 
giam, tra tấn và thậm chí 
xử tử bởi lẽ ý tưởng của họ 
đi ngược lại với những rao 
giảng tôn giáo vào thời đại 
họ sống. 


Khoa học luôn luôn đi tìm kiếm những điều chưa 
ai biết. Nó bật mí những bí mật và thách thức lại 
tất cả những gì người ta tưởng, người ta hiểu, 
người ta tin. Nó cũng chứa đầy những hiểm họa 
và sai lầm chết chóc. 


Nhà hóa học người Pháp Antoine 
Lavoisier (1743 - 1794) cố thử tạo ra 
nước bằng cách trộn hai khí với nhau. 
„„ _ Không có trang bị an toàn, chẳng có 
kính bảo hộ và cũng chẳng có quần áo 
thí nghiệm! Hãy xem trang 17 để biết 
Lavoisier đã chết tức tưởi như thế nào. 


Phòng thí nghiệm: Nơi các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm. 
Dụng cụ: Trang bị khoa học như ống nghiệm và các chai lọ thủy tinh. 


Từ lúc các nhà khoa học bắt đầu nêu ra những câu 


hỏi về thế giới và tìm kiếm lời giải đáp, rất nhiều : 
Đón xem trong 


+À kỳ ] ~ .:^ : Bằ 4 h hú hiê Z h „ ; 
điều kỳ lạ đã diễn ra. Bằng cách thử nghiệm các những phần kế tiếp 


ý tưởng và tiến hành những thí nghiệm, họ đã 
đi đến những phát hiện kỳ lạ nhưng tuyệt vời. x 
Cuộc sống chúng ta ngày nay sẽ chẳng Ai đã D05 Hi) lộ ao 

bằng nước tiểu 


được như thế này nếu không có những đun sôi? 
un sôi? 


công việc đầy rủi ro trong quá khứ 
của các nhà khoa học. Họ đã trả giá 
đắt để phát hiện ra một số acid làm 
cháy thịt, một số hóa chất đột ngột nổ, 
hay một giọt chất độc có thể gây ra cái 
chết tức thời. 
Khí gì mà vui 
thế nhỉ? 
Bất chấp mọi rủi ro, nhiều nhà khoa 
học đã dũng cảm duy trì công việc 
của họ. Đôi khi các nghiên cứu kéo 
đài đến hết cuộc đời họ. 
Nhiều nhà hóa học là những nhà tư tưởng 
lớn. Tuy nhiên, với những người khác, hắn 


là họ đã gây ra lắm hoang mang chỉ vì ăn Phụ nữ liều mạng 
họ tự giam mình trong các phòng thí „ k aÀ “£ 3. như thế nào để 
nghiệm với những hợp chất sủi bọt, @ Sẽ ; thắp nến dễ 
những thứ khí nồng nặc và những \ : Š , dàng hơn? 


loại acid cháy xèo xèo trong những 
dụng cụ quái dị. Thế giới hóa học liệu 
có điên rồ như vẻ ngoài của nó hay không? 
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được lịch sử của nó kỳ 
lạ đến thế nào... 


Hóa học là môn khoa học nghiên cứu về các loại 
chất như chất lỏng, chất khí, chất bột, tìm hiểu các 
chất đó thay đổi như thế nào và tác động ra sao 


Những tình cờ : - 
cổ xưa lên các chất khác. Nhà hóa học khám phá điều 


gì xảy ra khi họ trộn lẫn các chất với nhau. Suốt 
NI ii 0i si rTÊ":ọÐ nhiều thế kỷ, các nhà hóa học đã tạo ra nhiều hợp 
tiên rất có thể là các ông tổ chất với mục đích chữa bệnh, sống lâu hay để 
của môn hóa học. Họ đã phát | ch co 

hiện ra một số loại đất có 

thể hòa với nước, tạo thành 
bùn và đất sét để làm các loại 


Những người hang động sớm nhất đã biết tiến 
hành một dạng hóa học đơn giản. Bằng cách trộn 
KHUNG l hàn NỈ sẺ các chất liệu nấu nướng, các dược chất hay thần 

hộ È ic : , ; : kinh: ngải, họ đã phát hiện ra các chất có thể thay đổi và 
nhiều loại rau củ, quả mọn 1s Ä " "..... 

TU to 1 TNG: 3 phản ứng với nhau như thế nào. Khi thắp lửa và 
và nước trái cây. Họ đã liều an, " } E . 
NV: An đốt một số loại đá, họ đã tìm ra cách chế tạo kim 
mạng sống của họ vì nước 


: KN loại. Đó chính là hóa học thực dụng. 
quả mọng và nhiều loại hạt 


nghiền có thể gây nguy hiểm, 
nhất là khi họ không biết 
những thứ nào là độc hại. 


Cách đây hơn 100.000 
năm, người hang động 
đã biết cách dùng lửa để 
đốt nóng đất đá, tạo ra 
các loại phẩm màu để tô 
vẽ các vách tường trong 
động. 


lĩhu Lên men: Ủ chất lỏng để các quá trình hóa học biến nó trở thành cồn. 


tỪ 


VY \ ` 


Hàng ngàn năm trước đây, người ta đã biết 


nghiền nát những loại đá và thực vật khác nhau Ai Cập 
để làm ra bột màu. Hòa thêm nước vào, họ tạo ra 
sơn để trang trí những bình, vại và tạo ra phẩm để Hơn 4000 năm trước đây, 
nhuộm vải. Khi trộn các loại bột với nhau, họ thấy người Ai Cập cổ đã ứng 
mình đang tạo ra những màu mới. Và như vậy, họ dụng kiến thức hóa học của 
đã tiến hành những thí nghiệm hóa học đầu tiên. họ để chế ra và tạo hình cho 
kim loại. Họ đào lên những 


Những vại gốm cổ tìm thấy ở Trung Hoa chứng Hi ng 
khối đá có chứa đồng, sát, 


minh rằng, từ rất lâu, người ta đã biết cách làm h 
thủy ngân và vàng. Rồi họ 


nung những khối đá này để 
tách kim loại ra, làm những 


rượu gạo và bia lúa mạch. Điều này có nghĩa là 
người xưa đã biết đến một quy trình hóa học @® 


à t ¡ là lên men. : 
mà nay ta gọi món vật qúy giá chẳng 


Những nhà hóa học ngày nay đãá v48 1E nêc VN he, hạn như vương miện. 
phát hiện ra điều này qua thẩm Đý hở &: tu M: Hóa học đã tạo ra 
định những cặn chất lỏng sót lại ` }.Á LÑ những kho báu lớn 
bên trong những chiếc vại từ cách kt ái s"a đầu tiên. 
đây 9.000 năm. jJ-. _ 


Các nhà khoa học đã phát 
hiện những cặn hóa chất 
của một loại rượu gạo ngọt 

ủ cách đây 9.000 năm. 
Chúng được tìm thấy trong 
một chiếc vại cổ tại Hà 

Nam (Trung Quốc), trông na 

ná như chiếc vại hình bên. 


Hóa học 
của giết chóc 


Từ toxin” (độc) có nguồn 


gốc Hy Lạp là foxicon, chỉ 
việc dùng tên độc để giết 


kẻ thù. Nhưng người Hy 
Lạp còn dùng cả thuốc 
độc để xử tội những kẻ 
phạm luật. Nhà triết học 


kiêm thầy giáo lừng danh 


Socrates đã bị buộc phải 


(90019010/6/6E6-)/ã9/9/916-10 


để trừng phạt ông cái 


tội rao giảng những 
ý tưởng cấm ky. Ông 
mới nhấp một ngụm 
đã lăn ra chết vào 
năm 402 trước Công 
nguyên. 


Socrates bị buộc 
phải uống nước 
cây độc cần, 
chết tức thời. 


Khoảng 2.000 năm trước đây, nhiều người cổ La 
Mã và Hy Lạp đã nghiên cứu khoa học và hóa 
học. Họ thí nghiệm nhiều hóa chất khác nhau để 
tìm hiểu chúng tác động như thế nào lên cơ thể 
người. Và họ bắt đầu quan tâm đến độc dược. 


Mithradates (136 - 66 trước CN) là vua của Pontos 
(nay là Thổ Nhĩ Kỳ). Ông rất sợ bị đầu độc bởi 
kẻ thù chính: người La Mã. Vì vậy ông bắt những 
kẻ tội phạm uống thử rất nhiều loại chất độc rồi 
cố tìm ra thuốc giải. Bản thân ông mỗi ngày đều 
uống một lượng nhỏ chất độc để cơ thể kháng 
được độc. Nhưng trớ trêu thay người La Mã 
không đầu độc ông 
mà xua quân 
đến đánh. 
Mithradates 
bèn tự sát bằng 
cách uống thuốc 
độc... nhưng nó 
chẳng tác dụng 
gì cả, vì cơ thể 
ông kháng độc. 
Vì vậy, ông đành 
ra lệnh cho các 
cận vệ đâm ông 
cho đến chết. 


Thuốc giải: Thuốc chống lại độc tính. 


Cây độc cần: Một loại cây độc có hoa nhỏ màu trắng. 


Aristotle (384— 322 trước CN) là một trong những 
nhà tư tưởng kiêm khoa học gia lớn nhất mọi thời 


Bữa ăn hóa học 


đại. Ong cho rằng mọi thứ đều được tạo ra bởi VN Nhớ 
` Tà. - , T  NN - Người cổ La Mã đôi khi bỏ 
bốn nguyên tố: lửa, không khí, nước và đất. Một š Am. nh 
độc dược vào thức ăn của 


ý tưởng thật giản dị! Tuy nhiên, các nhà khoa học 22 Jnlilteyitli:liôni BviÐn 


ngày nay đã biết được trên 100 loại chất gọi là thù địch nào đó trong gia 


nguyên tố hóa học thuần khiết. Lửa, không khí, tc chì 1n n1. 
nước và đất không có mặt trong số này! "mm... 
Một số người Hy Lạp cổ đã tìm cách phân loại đem bỏ vào đồ ăn là giải 
các chất thành nhóm tùy theo mùi vị của chúng. quyết xong! Không giống 
Các nhóm này bao gồm: mặn, chua, ngọt và như thời nay, thời đó người 
đắng. Các chất chua đã dẫn đến từ “acid”. Người ta không dò ra được nguyên 
ta phát hiện rằng các chất acid này có những tác nhân gây tử vong. Hoàng 
đế Caligula sở hữu nguyên 
một kho các loại độc dược 


dụng đáng ngại, như ăn mòn kim loại và làm 
bỏng lưỡi! ị 
khác nhau để nêm 

vào thức án của 

những người mà 

ông “chiếu cổ. 


Trong một bữa tiệc 
La Mã, chủ nhà có 
thể cười rất tươi với 
khách rồi sau đó nêm 
độc dược vào phần 
thức ăn của khách. 


Nguyên tố: Chất không thể tách ra thành các chất đơn giản hơn nữa. 


Ăn mòn: Tác động làm mòn đi, hủy hoại. 


Công thức hóa học Khoảng 1.000 năm trước đây, ở khắp châu Âu 
người ta rất quan tâm đến thuật phù thủy, bùa 


: hú và những loại hỗn hợp huyền bí. Nhiề 
Vào thời Trung cổ, những Big 00C ve,Pie0 0 AC 2A Gạo” So 


người làm thí nghiệm với 
hợp chất hóa học bắt đầu 
ghi chép lại những gì họ 


người tin rằng có thể tạo ra được những loại thức 
uống chữa được bá bệnh hay đem lại những 
quyền năng đặc biệt. Những mẻ rượu sủi bọt 
nằm nả. na nấu trong những chiếc vại và nồi được những 
người pha chế kỳ vọng sẽ đem lại cuộc sống vĩnh 


những kết quả. Những 


người này chính là những hằng cho những ai nếm chúng. Thế giới hóa học 


nhà giả kim. Khi đến nước 
khác, họ mang theo “công khít. 
thức hóa học “của mình. Trong thời Trung cổ, khoảng từ năm 600 đến 


Các ý tưởng giả kim nhờ 1.000 sau CN, hóa học không phải là môn khoa 
thế mà lan truyền khắp nơi. 


và thế giới thần bí hòa trộn với nhau rất khắng 


học thực thụ như ngày nay. Nó được gọi là giả 
kim. Mục đích chính của nó là đem lại sức khỏe, 


sự giàu có và hạnh phúc. 


Bức họa này của Jan Steen 
(1626 - 1679) thể hiện một 
nhà giả kim làng quê đang 
hy vọng tạo ra một hợp 
chất đem lại cho ông danh 
vọng và tiền tài. 


Giả kim: Một dạng của hóa học thời Trung cổ, chủ yếu có mục tiêu là 
tỪ biến kim loại bình thường thành vàng. 


Có một chất quý giá nhất trên Trái đất này mà 
người ta luôn thèm muốn hơn bất kỳ chất nào 
khác: vàng. Kim loại này luôn rất đặc biệt. Chỉ 
cần sở hữu một lượng vàng nhỏ, người ta đã nghĩ 
mình sẽ giàu có và tất cả các vấn đề của mình 
sẽ được giải quyết. Quyền năng của vàng có ẩn 
chứa thứ gì đó gần giống như ma lực. 


Trong suốt hàng trăm năm, các nhà giả kim đã đi 
tìm một chất mà tất cả thứ gì tiếp xúc với nó đều 
biến thành vàng. Chất này được đặt tên là “hòn 
đá triết học”. Đáng tiếc là chẳng ai tìm ra được 
nó! Ngày nay, các nhà hóa học đã phát hiện rằng 
vàng chỉ tồn tại ở dạng tự nhiên. Chẳng thể nào 
chế ra được vàng bằng cách trộn các chất khác lại 
với nhau. 


Thuốc trường sinh: Chất được cho là giúp kéo dài tuổi thọ và chữa bá bệnh. 


Cuộc tìm kiếm 
bất tận 


Các nhà giả kim chủ yếu đi 
tìm hai chất huyền thoại sau: 
hòn đá triết học và thuốc 
trường sinh. Hòn đá triết 
học được cho là có thể biến 
kim loại bình thường (như 
sắt hay chì) thành vàng. 
Thuốc trường sinh là một 
thân dược chữa bá bệnh và 
kéo dài tuổi thọ. Phải mất 
nhiều thế ký người ta mới 
nhận ra rằng hai thứ trên 
không tồn tại trên đời. 


Một số người làm ra dược 
phẩm và các loại hợp chất 
bị cáo buộc là phù thủy. 
Một trong những hình phạt 
dành cho họ là trấn nước 
bằng ghế dìm. 


n 


bd( [0Ï liÍ 


lẻ / ƑÝŨ ? 


Ngày nay các nhà khoa học đã biết rất rõ về nhiều 
loại khí khác nhau. Một số khí thì cháy, số khác 
thì không. Một số thì nhẹ và bay lên, số khác thì 
nặng và chìm xuống. Một số thì vô hại, số khác 
Robert Boyle (1627 -1691) thì độc hại. Các loại khí khác nhau có ứng dụng 
sinh ra ở lreland, là con út khác nhau. Ta biết tất cả những điều này nhờ các 
trong một gia đình 14 con. nhà hóa học đã làm muôn vàn thí nghiệm suốt 
I617;19)019N)1019)181/9)0190)010/019) 400 năm qua. 

người giàu có nhất thời bấy 

giờ. Dù vậy, Boyle vẫn quan 


Bạn có biết? 


tâm đến việc tạo ra vàng và Robert Boyle là người đam mê các loại khí và 
bí mật tìm cách biến thủy không khí. Ông tiến hành rất nhiều thí nghiệm 
ngân thành vàng. Nhưng để tìm ra áp suất không khí. Ông đã chứng minh 
ông lại trở thành nhà khoa rằng không khí có thể bị nén bởi áp suất để chiếm 
học vĩ đại nhờ không khí sq„øœa= Ít không gian hơn. 
và các loại khí. R\UUPS rác Đó là một phát hiện 
4 quan trọng vào đầu 
thế kỷ 17. Các nhà 
khoa học ngày nay 
vẫn còn dùng một 
định luật khoa học 
mà Boyle tìm ra và 


Trên hình, Robert 
Boyle (phải) giới 
thiệu với nhà khoa 
học người Pháp 
Denis Papin chiếc 
bơm không khí do 
ông phát minh ra. 


gọi nó là định luật 
Boyle. Boyle được 
xem là một trong 
những ông tổ của 
hóa học hiện đại. 


lu Say độ sâu: Hiện tượng say khi lặn sâu xuống biển do bọt bóng 
tỪ nitrogen hình thành †rong máu. 


http://tieulun.hopto.org 


Tuy nhiên, trong cuộc đời của Boyle, các ý tưởng 
của ông không được người khác tán đồng. Ông 
đã cả gan viết ra rằng Aristotle đã sai lầm về bốn 
nguyên tố. Boyle đã cố chứng minh rằng mọi chất 
đều có thể tách ra thành những hạt nhỏ hơn, tạo 
thành hóa chất thuần khiết. Ngày nay, chúng ta 
đều đã biết rằng ông có lý. 


Đáng để bạn biết 

Khí không ở dạng rắn mà cũng không ở 
dạng lỏng. Khí không có hình thù mà lấy hình 
thù của vật chứa nó, cũng tương tự như chất lỏng 
(nước chẳng hạn). Nhưng khí khác chất lỏng ở chỗ 
nó có thể bành trướng để lắp đầy vật chứa lớn 
hơn, hoặc có thể bị nén lại để phù hợp với vật chứa 
nhỏ hơn. Nếu khí được làm lạnh đủ mức thì nó có 
thể chuyển thành chất lỏng. Khí ở trong không 
trung khắp quanh ta. Những loại khí chính trong 
không khí là oxygen và nitrogen. 


Bành trướng: Nở ra về kích cỡ hay về lượng. 
Áp suất: Lực nén khi đẩy hoặc ép. 


Hóa học hữu dụng 


Nhờ các nghiên cứu về khí 


của Robert Boyle mà bình 
lặn đã ra đời. Năm 1667, 
ông đã ghi nhận được điều 
kiện diễn ra cái gọi là “sự 
say độ sâu' khi tiến hành 
thí nghiệm với một con rắn 
nhốt trong vại và một máy 
bơm không khí. Khi hạ áp 
suất không khí trong vại, 
ông thấy bọt khí hình thành 
trong mắt rắn. 


Ngày nay, thợ lặn có 
thể lặn sâu xuống biển 
với một bình dưỡng 
khí đeo sau lưng. Đó 
là nhờ các công trình 
nghiên cứu của Boyle. 


Hóa học thông minh 


Henry Cavendlish (1731 — 
1810) là một nhà hóa học 
quái gở người Anh. Ông 
luôn rúc sâu trong phòng thí 
nghiệm của mình, nơi ông 
ghi chép lại tất cả các thí 
nghiệm với không khí và các 
loại khí khác. 

Ông đã chứng 

minh rằng nước 

được tạo thành từ 

hai khí oxygen và 

hydrogen. Đó là một 

phát hiện mới rất 

quan trọng. 


Henry Cavendish 


ghi chép rất 
nhiều nhưng 
chẳng có bao S 
nhiêu báo cáo _ ` 


khoa học. Ông 
hoàn toàn không 
quan tâm đến 
việc thành danh. 


Robert Boyle luôn có khát vọng chép ra chỉ tiết 
các thí nghiệm của ông và qua đó làm thay đổi 
khoa học. 


Ghi lại chuẩn xác các kết quả trở thành một trào 
lưu mới. Các thí nghiệm trên khí được ghi chép 
một cách cẩn thận để các nhà hóa học khác có thể 
tiếp nối công việc. 

Khoảng 100 năm sau Boyle, Henry Cavendish 
đã phát triển những phương cách để thu thập 
khí và nghiên cứu chúng. Ông phát hiện một 
loại khí mới, gọi là hydrogen, nhờ thu thập nó 
trong “túi khí” ở phía trên của bồn nước. 
Phương pháp túi khí này sau đó được sử 
dụng để thu thập các loại khí khác. 


NIÍ 
Đáng để bạn biết 
Hydrogen là khí nhẹ nhất 
trong số các loại khí. Nó dễ cháy, 
không mùi, không màu. Nó từng 
được sử dụng trước đây để bơm 
khí cầu và các loại thiết bị bay khác 
nhẹ hơn không khí. Đó là một ứng 
dụng rất rủi ro vì chỉ cần một tia lửa 
cũng đủ làm hydrogen bùng cháy. 
Quả thật, nhiều thiết bị bay dùng 
hydrogen đã lâm nạn trầm trọng khi 
bắt lửa. Ngày nay, người ta dùng một 
loại khí an toàn hơn 
hydrogen. Đó là khí 
helium. 


Hydrogen: Chất nhẹ nhất trong các chất hóa học. Một khí rất dễ bắt lửa. 


http://tieulun.hopto.org 


Henry Cavendish là một nhà hóa học giỏi nhưng 
người ta luôn nghĩ về ông như một người kỳ dị. 
Ông rụt rè đến mức chẳng hé răng nói chuyện 
với ai. Ông rất ghét đám đông và rất hiếm khi rời 
khỏi nhà. Tất cả các công trình đều được ông lặng 
lẽ tiến hành trong phòng thí nghiệm tại gia. 


Ngoài việc nghiên cứu các khí cầu, Cavendish 
còn thực hiện nhiều thí nghiệm khác. Ông đã 
phát hiện ra hóa chất nguy hại acid nitric và đã 
tìm ra cách đo trọng lượng của cả Trái đất. Ông 
còn đo cả sức mạnh của dòng điện bằng cách để 
nó đi qua chính cơ thể của ông rồi phi lại cú sốc 
điện đã làm ông đau đớn như thế nào. Làm khoa 
học như ông thật là nguy hiểm! 


Hơi thở cuối 


Henry Cavendish qua đời 

tại nhà một cách bí hiểm. 
Có vẻ như ông đã cảnh báo 
trước cái chết của mình. 
Ông gọi một gia nhân tới 
và nói: “Tôi sắp chết rồi“ Nửa 
giờ sau, ông lại gọi người 
gia nhân và nói: “Hãy mang 
cho tôi nước oải hương rồi 
làm ơn ra ngoài. Có lễ ông 
nghĩ mùi oải hương sẽ cứu 
được ông chăng? Chỉ biết là 
sau đó ông đã chất. 


Hơn 100 năm sau 

các công trình của 
Cavendish, chiếc tàu bay 
khổng lồ Zeppelin nạp 
đầy khí hydrogen đã bay 
lên không trung. 


Bạn có biết? 


Oxygen được phát hiện 
riêng rẽ bởi hai nhà hóa học 
Joseph Priestley ở Anh và 
Carl Scheele ở Thụy Điển. 
Nhà hóa học Pháp Antoine 
Lavoisier sau đó đã đặt tên 
cho khí này. Do nó thường 
kết hợp với chất khác để 
hình thành acid, Lavoisier 
đặt tên cho nó là oxygène, 
có nghĩa là “tạo acid”. 


Đồng thời với việc phát 
hiện nhiều khí mới, 
Joseph Priestley còn tiến 
hành nhiều thí nghiệm 
về điện và ánh sáng. 


Nếu không hít không khí vào, chúng ta sẽ không 
hấp thu được khí oxygen (một khí tối cần thiết 
cho sự sống) vào cơ thể và chúng ta sẽ chết. Nếu 
không thở ra, chúng ta sẽ không thải bỏ được 
khí độc carbon dioxide vốn được tạo ra trong 
cơ thể chúng ta, và chúng ta cũng chết. Ba thế 
kỷ trước đây, không ai biết gì về oxygen và tầm 
quan trọng của nó cho sự sống, và cũng chẳng ai 
biết carbon dioxide có thể gây chết người. 


Carbon dioxide: Khí nặng dễ bắt lửa, do cơ thể thải ra qua đường thở. 


^ 


Joseph Priestley (1733 - 1804) không phải là một 
nhà khoa học được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, 
khi nhúng tay vào hóa học, ông đã có những phát 
hiện lớn về oxygen. Các thí nghiệm của ông bao 
gồm việc đặt cây dưới nước, đốt nến bằng các loại 
khí khác nhau, và nuôi chuột ở trạng thái thiếu 
không khí. Ông là người đầu tiên nghiên cứu về 
sự hô hấp của cây, tức cách “thở” giống như ở 
động vật của cây bằng cách lấy oxygen vào và 
thải carbon dioxide ra. 


Joseph Priestley sống gần một nhà máy bia nên 
thường hoang mang về thứ khí thải ra từ các 
thùng lên men. Ông phát hiện rằng “khí bia” dễ 
bốc cháy và nó chìm xuống đất. Ông bèn tạo ra 
nó trong phòng thí nghiệm của mình. Khi cho nó 
sủi bọt đi qua nước, ông nhấp thử và thấy ngon. 
Và thế là ông đã phát minh ra thức uống có gal 
Khí này về sau được gọi là carbon dioxide. 


Một trong những thí nghiệm sau đó của Priestley 
là tạo ra một khí mới có tên là nitrous oxide. 
Chẳng bao lâu sau, người ta phát hiện khí này 
gây ra những điều kỳ lạ mà bạn có thể tìm hiểu 
thêm ở trang 18. 


— C4 ˆ-.. 


Số phận hẩm hiu "các 
nhà hóa học oxygene” 


1786 Scheele từ trần do 
hít phải quá nhiều khí 
độc tựa như khí cyanide 
mà ông cũng đã nếm 
I/9)819/40181018019)0115100) 


1794 Lavoisier bị chặt 
đầu trong cuộc Cách 
mạng Pháp do những kẻ 
tâm thường đố ky với sự 
giàu có của ông. 


1794 Joseph Priestley 
phải từ Anh trốn sang 
Mỹ do nhà của ông bị 
đốt cháy bởi đám đông 
những người thù địch với 
chính kiến của ông. 


Cũng như động vật, cây cối 
cũng sử dụng oxygen. Khi 
chúng hút vào năng lượng 
ánh sáng, chúng cũng tạo 
và thải ra oxygen, giúp cho 
không khí tươi mát. 


Hô hấp: Khi vật sống lấy oxygen vào và thải carbon dioxide ra. 


Cyanide: Độc chất gây chết người, có thể ở dạnh bột, lỏng hay khí. 


ƒ y 
Bí mật của Khi Joseph Priestley lần đầu tiên tạo ra khí 
nitrous oxide nitrous oxide vào năm 1793, ông đã thắc mắc 


không biết nó dùng được vào việc gì. Ông nhận 
Humphry Davy đưa nitrous ra nó không có màu và cũng không có mùi. 
oxide cho các vị khách tham Nhưng khi ngửi nó thì ông không thể nào nén 
quan phòng thí nghiệm của cười được! Ông vừa chế ra được “khí cười”. Ai hít 
ông và ngạc nhiên thấy họ 


khí này vào đều cảm thấy đầu lâng lâng, ngây 
cười nắc nẻ. 


ngất và... muốn cười. 


Ngày nay khí này được 
dùng trong nhiều quy trình 
L40160)17-10/01072)//601916-T910161- Biếm họa vào kh Uê) đầu 
thế kỷ 19 này thể hiện 
_ Tớ: H H hryD ở phí ỳ 
cho tầng ozone phía trên sả ng Đ xi bx _ Diệu 
¡¡ đã bên phải đang giúp một 
Noà nhà hóa học biểu diễn hiệu 
ứng của khí cười. 


chất gọi là CFC vốn gây hại 


lĩhu CFC: Các hóa chất gây hại cho khí quyển Trái đất, trước đây được sử 
tỪ dụng trong các loại bình xị† và †ủ lạnh. 


+ ` 


% 


Nhà khoa học trẻ tuổi Humphry Davy (1778 - 
1829) hít thử khí cười vào năm 1799. Ông mô tả: 
“Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cứ như thể tôi vừa 


Bạn có biết? 
nhấp một ngụm rượu nhỏ vậy. Tôi bắt đầu lảo 
đảo, chếnh choáng...” Davy bèn cho bạn bè thử 


- Các mối quan tâm của 
khí này để được một phen vui vẻ. 


Humphry Davy về khí đã 
giúp cứu mạng nhiều thợ 


¬. " = . 1... „ mỏ trong các hầm than 
Tin tức về loại khí cười vui vẻ này nhanh chóng 


lan tỏa. Nhà thơ Robert Southey viết: “lôi đám 
cá là không khí trên thiên đường cũng tuyệt vời 


đá. Các vụ nổ mỏ than 
thường giết chết nhiều 
công nhân do lửa từ ngọn 


và sảng khoái như thế.” Từ lâu trước đó, người ta đuốc họ mang theo kích 


đã tổ chức những buổi tiệc tùng, nơi mọi người 
được cho hít nitrous oxide để tha hồ khúc khích. 


hoạt một loại khí có tên 
gọi là methane vốn tích 


Họ đâu biết những rủi ro sẽ gặp phải, vì khí này tụ dưới lòng đất và rất dễ 
có thể làm người ta chóng mặt, mất tự chủ, ngã bắt lửa. Humphry đã thiết 
nhào, phổi bị hư hại. kế ra chiếc 
Một số người thậm : đèn Davy 
chí đã chết do hít nó sẻ S28 TY b2) đặc biệt, 
quá nhiều. Tuy vậy, “` ` kể Z2 tránh được 
khí cười nhanh chóng cn TA TC ñy s2 ỹ các vụ nổ khí 


tìm ra một ứng dụng  =. Ẳ› b, đã methane. 
nghiêm túc trong y 
học, điều mà bạn có 
thể tìm hiểu thêm ở 
trang 20. 


Humphry Davy đang thử 
cây đèn an toàn trong mỏ 
than vào đầu thế kỷ 19. Nó 
được áp dụng rộng rãi kể 
từ năm 1615. 


Tầng ozone: Tầng khí phía trên Trái đất ngăn hầu hết các †ác hại của 
†ia tử ngoại từ Mặt trời. 


Đi tìm khí ngủ 


Trước thập niên 1840, 
người bệnh phải phẫu 


thuật đôi khi bị chết vì sốc 


và đau đớn. Thuở ấy chưa 
có thuốc giảm đau hay 


thuốc gây mê. Mà con dao 


phẫu thuật vẫn phải sẵn 


tới, những chiếc răng vẫn 


phải nhổ ra trong lúc bệnh 


nhân tỉnh như sáo. [rong 


thập niên 1840, nhiều nhà 


hóa học đã thứ nghiệm 


nhiều loại khí để tìm ra một 


thuốc gây mê an toàn. 


Một nha sĩ người Mỹ tên là Horace Wells (1815 
-1848) tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy người ta cười 
bò lăn trong một cuộc biểu diễn. Đó là những 
người vừa hít loại khí mới chỉ đơn giản để vưi 
vẻ. Họ vấp ngã vào đồ đạc mà có vẻ như không 
hề đau đón. Điều này khiến Wells suy nghĩ. “Khí 
cười” này liệu có hữu ích cho công việc của ông? 
Quả thật chẳng dễ chịu chút nào khi phải cột 
bệnh nhân lại để nhổ răng của họ và nghe họ 
la bai bải. Giờ đây, hình như đã có một phương 
cách để làm cho bệnh nhân thư giãn, thậm chí 
còn cười vang trong lúc bị nhổ răng! 


Horace Wells (giữa) đã thất bại khi 
„ tàn cách chứng mình với các nha sĩ 
‡» _ rằng khí cười có thể chặn đứng cơn 

đau, mặc dù ông đã thử điều này 
thành công trên chính bản thân. 


Thuốc gây mê: Thuốc làm tê một phần nào đó của cơ thể hoặc gây 
ra cơn ngủ sâu. 


+ 


Horace Wells tin chắc rằng khí cười sẽ giúp được 
các bệnh nhân. Do đó ông đã hít khí này rồi nhổ 
ra một chiếc răng của chính ông. Chẳng đau đớn 
gì cả! Vì vậy ông quyết định biểu diễn trước các 
sinh viên y khoa tại bệnh viện Massachusetts, 
thuộc Boston, Hoa Kỳ. 


Kết cuộc điên rồ 


Horace Wells đã bị ghiền 

các loại khí như nitrous 
oxide và chloroform trong 
khi nghiên cứu về chúng. 


Năm 1845, Wells cho một bệnh nhân hít khí Các khí này bắt đầu tác 
cười rồi nhổ răng của ông ta trước sự chứng động lên thần kinh ông. 
kiến của mọi người. Nhưng bệnh nhân đã gào Ông trở nên bạo lực và bị 
lên vì đau đớn. Ông ta đã hít khí cười chưa đủ nhốt vào nhà tù lombs 
liều lượng. Đám đông cười nhạo và la ó. Horace Prison ở New York, Hoa Kỳ. 
đáng thương đã thất bại một cách công khai. Bất Khi ở đó, ông đã tự sát bảng 


một liều chloroform cuối 
cùng. 


chấp bước khởi đầu 
tồi tệ đó, chẳng bao 
lâu sau, nitrous oxide 
vẫn được sử dụng 
như thuốc gây mê để 
giết cơn đau. Nhưng 
Wells đã bị sụp đổ ẤT HS 11419 iiiiliiiti 
Sau cCuỘc biểu diễn j| PP ý ——=-= 211/| TH 
thất bại này. Ong tự Nó, \VWA ï lÌ 
sát ba năm sau đó. ' BÌỤ ` ị 


Wells chết trong 
bồn tắm sau khi hít 
chloroform. Một loại ..à 
khí mà ông đã nghiên 
cứu suốt nhiều năm. 


Chloroform: Hóa chất không màu, độc hại, gây ngủ khi dùng ở liều lượng thấp. 


Trong thập niên 1840, nhà phẫu thuật người 
Scotland tên Robert Liston (1794 — 1847) đã trở 
nên nổi tiếng nhờ cắt cực nhanh chân tay bị 
nhiễm bệnh của bệnh nhân. Ông nén chặt mạch 
máu của bệnh nhân bằng bàn tay trái rất khỏe 


Loại hơi ma quỷ 


Trong suốt nhiều năm, người 
ta đã biết rằng việc hít hơi 
ether có thể gây trạng thái 
ngầy ngật. Chỉ đến mãi tận của họ. Người ta đồn rằng một khi ông bắt đầu 


của ông trong khi tay kia thì cưa tay hoặc chân 


năm 1842, nhà phẫu thuật cưa, ai mà chóp mắt thì không kịp chứng kiến 
người Mỹ Crawford Long cuộc phẫu thuật của ông. Ông nhanh đến mức 
mới sử dụng ether làm thuốc có lần đã cắt lầm cả các ngón tay của người trợ tá. 
gây mê. Khi ông tiến hành 
phẫu thuật cổ của một bệnh 
nhân đang ngủ (do hít ether), 


Thời đó chưa có thuốc gây mê để giết cơn đau. 
Một bệnh nhân của Liston đã sợ hãi đến mức 


: f0 SG nhảy xuống khỏi bàn mổ, chạy ra 
những người chứng kiến "- R : 
ROM 7M 1D ly SM ngoài hành lang và tự giam 
đã tố cáo ông dùng ` Nà cố 
SP mình trong nhà vệ sinh. 

ma thuật và đe . Ẩ Sửa 
: ậ Liston rượt theo, xô đổ 
dọa sẽ treo cổ - ng. 
š cánh cửa và lôi ông ta 
ông . 4 
trở lại bàn mổ. 


Từ năm 1842, Crawford 
Williamson Long (1815 — 
1878) đã tiến hành nhiều 
cuộc phẫu thuật dùng 
“Sulphuric ether“ để làm tê 
‹_ liệt cảm giác của bệnh nhắn. 


X 


lì Ether: Chất lỏng bốc hơi từng được sử dụng làm thuốc gây mê. 


http://tieulun.hopto.org 


^ 


Năm 1846, Robert Liston trở thành nhà phẫu 
thuật đầu tiên dùng ether làm chất gây mê để cưa 
chân bệnh nhân. Khi tỉnh lại, bệnh nhân này đã 
hỏi Liston: “Khi nào ông mới bắt đầu vậy? Cho 
tôi về đi, tôi không chịu nổi đâu.” Ông ta không 
biết rằng cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Liston 
tuyên bố rằng phát hiện mới này tốt hơn tất cả 
các phương pháp cũ. 


Từ thập niên 1850, phẫu thuật không đau trở 
nên phổ biến nhờ đã có các hóa chất gây mê. Tuy 
nhiên, vào thời chiến thì các hóa chất này không 
bao giờ có đủ. Những người lính bị thương vẫn 
phải la hét vì đau khi tay hoặc chân của họ bị cắt. 


Thuốc tiệt trùng: Hóa chất diệt vi †rùng. 


Một nơi rủi ro 


Robert Liston nổi tiếng là 
luôn mặc áo khoác dài và 
ủng cao su khi làm phẫu 
thuật. Lúc đó là thời mà 
găng tay phẫu thuật và 
thuốc tiệt trùng còn chưa 
tồn tại. Điều kiện vệ sinh 
L4016)019N1915-140E6110519)210)0) 
viện trở thành nơi còn rủi 
ro hơn bên ngoài. 


Bức họa này thể hiện một 


trong những cuộc phẫu 


thuật đầu tiên có sử dụng 
ether tại Hoa Kỳ vào năm 


1846. Một số bác sĩ trông 

có vẻ hoài nghỉ về tác 
động gây mê của ether 
trên bệnh nhân. 


Người tạo giấc ngủ Trong thập niên 1840, các bệnh nhân được cho 
hít khí hoặc hơi trước khi phẫu thuật đều phải 
SopilhiiÍBiries ðlpiosøi: nhớt chịu TH „h nu Đỹ quá hờn hiệp bà không 
hiện ra tác động gây mê của bao giờ còn tỉnh dậy. Nếu hít không đủ, họ sẽ 


chloroform, việc ứng dụng thức dậy ngay giữa cuộc phẫu thuật. Cho nên, 


rốt cuộc, bệnh nhân vẫn cứ la hét hoặc chết trên 


nó trong phẫu thuật đã phổ 


biến khắp châu Âu chỉ sau bàn mổ. 

vài năm. Tuy vậy, ở Hoa Kỳ, Các nhà khoa học quả là rất tử tế khi hoàn thiện 
cho đến tận thế kỷ 20 nó thuốc gây mê. Họ tiếp tục thử nghiệm các hóa 
vẫn chưa thể thế chỗ cho chất có thể giúp bệnh nhân ngủ một cách an toàn. 
ether, vốn vẫn được xem là James Simpson, nhà phẫu thuật người Scotland, 
0009000600) lái, đã lo ngại về các rủi ro của ether, vốn thường 
làm cho bệnh nhân ho sặc sụa. Năm 1847, ông 
bắt đầu thử nhiều loại hóa chất khác nhau lên 


chính bản thân. Ông thường thức dậy và thấy 


mình đang nằm dưới đất! 


Sau khi James Simpson thử 
chloroform trên chính mình, 
ông đã ngủ mê man. Một 
người bạn đã phát hiện ra. 
Ông nằm sóng soài dưới đất. 
Quả là hiệu nghiệm! 


= lĩhu Bình hít: Thiết bị để hít dược phẩm qua đường miệng hoặc mũi. 


P9 tử 


\ 


Một đêm nọ, James 5impson cùng hai người 
trợ tá đã bắt tay vào một thí nghiệm nguy hiểm 
ngay trong phòng ăn nhà ông. Họ ngửi nhiều 
loại khí khác nhau mà không thấy tác động gì 
đáng kể, cho đến khi hít một chiếc chai nhỏ chứa 
chloroform. Cả ba cùng ngửi nó và mê man bất 
tỉnh. Khi tỉnh dậy, Simpson nói: “Thứ này mạnh 
hơn và tốt hơn hẳn so với ether.” Lập tức, ông 
ứng dụng chloroform trên các bệnh nhân cần 
phẫu thuật. 


Các bác sĩ khác cũng dùng chloroform, nhưng 
một vài bệnh nhân của họ đã chết 

do hít quá liều. Nhiều người 
cho rằng nó không tốt. Chỉ 
đến khi nữ hoàng Victoria 


sử dụng nó vào năm 
1853 khi sinh con thứ 
bảy, chloroform mới 
trở thành một loại 
thuốc gây mê thời 
thượng được 
kính nể. 


Khoa học ngủ 


Thuốc hít chloroform đủ 
thể loại được bệnh nhân 
sử dụng từ thập niên 1850. 
Đến thế ký 20, người ta 
mới phát hiện hóa chất 
này gây ra nhiều vấn đề, 
bao gồm việc làm hư gan. 
Nó cũng gây ra cả bệnh 
tim, mà người thời đó gọi 
là “đột tử do hít”. Ngày nay, 
người ta dùng những chất 
an toàn hơn để gây mê. 


Mặt nạ chì của bình hít 
chloroform này được gắn 
lên mặt bệnh nhân. Khi 
hít vào, không khí trong 
mặt nạ được trộn với 
chloroform. 


lùa vứi lửa 


Trong suốt hàng ngàn năm qua, người ta đã cố 
gắng hiểu, kiểm soát và sử dụng lửa. Từ thời xa 
xưa, lửa cháy rừng do sét đánh đã gây kinh hoàng 


Nhắc bạn nhớ 


cho bất cứ ai sống lân cận. Ngay cả ngày nay, mỗi 
Người Hy Lạp cổ đại nghĩ năm “bà hỏa” cũng lấy đi sinh mạng của hàng 
rằng, cùng với đất, nước và ngàn con người. 

AW8UE sữy|MG ề JHột BI Khi được kiểm soát, được dùng để thắp sáng, sưởi 
bốn nguyên tổ hình thành 
nên mọi thứ. Tuy nhiên, lửa 
không phải là một hóa chất 


ấm và nấu nướng, lửa có thể là vị cứu tinh. Và 
nó đã trở thành một công cụ hùng mạnh để nung 
nóng và rèn đúc kim loại, làm ra đồ gốm, thủy 


hay một chất. Nó chỉ là một 
N0 0ê nhuàà tinh và gạch. Lửa là lực lượng chính yếu trong lịch 


phần của phản ứng hóa học Re quê: : : 
sử loài người và là một phân quan trọng của khoa 


học. Nhiều phát minh đã ra đời khi loài người học 
được cách sử dụng nhiệt, tia lửa và ngọn lửa thí 
nghiệm. 


nhả năng lượng giữa khí 
oxygen và nhiên liệu như 
gỗ hoặc than. 


Khoảng nửa triệu năm 
trước đây, những người 
đầu tiên đã học được 
cách kiểm soát lửa để... 
sưởi ấm, nấu nướng 

và xua đuổi thú hoang. 
Đó chính là khoa học ở 
dạng sơ khai. 


C5 Hhu 


Nhiên liệu: Chất khi cháy tạo ra một lượng năng lượng hữu ích, thường 
tỪ ở dạng ánh sáng và/hay nhiệt. 


Ngọn lửa 


Hóa học luôn luôn dựa vào nhiệt để làm thay đổi 
trong hóa học 


các tính chất. Lửa cho phép người ta nung nóng 


đá và tách ra kim loại nguyên chất, làm rắn hoặc 


“đốt” đất sét để tạo ra đồ gốm, và nung cát để Đa số các phòng thí 


biến nó thành thủy tỉnh. nghiệm hóa học đều có 
ngọn lửa sẵn sàng phục 


Rất lâu trước đây, thách đố lớn của loài người là vụ cho thí nghiệm. Đèn 


tạo ra lửa và duy trì nó trong một thời gian dài. Bunsen là một phần của 
Cho đến tận thế kỷ 19, thắp một ngọn lửa hãy khoa học trong suốt hơn 
còn là một công việc không dễ. Ngày nay, bạn chỉ 150 năm. Nó được đặt tên 
cần đơn giản quẹt một que diêm. Diêm và nhiều theo tên nhà hóa học người 


công cụ tạo lửa khác chỉ xuất hiện được nhờ một Đức Robert Bunsen (181 
số phát hiện hóa học kỳ lạ. Trong những phần tiếp — 1899), người đã cải tiến 
theo, bạn sẽ thấy nó là một phát minh khoa học thiết kế đèn nguyên thủy 
thực sự BỪNG NỔ. của nhà khoa học người 

Anh Michael Faraday. 


Ngày nay, đèn Bunsen là 
một học cụ quan trọng 

„ trong các buổi thực hành 
$***. khoa học ở nhà trường. 
Tuy nhiên, nó rất nóng 
nên bạn phải luôn luôn 
cẩn trọng. 


Bắn lên cùng với 
tiếng "đùng!" 


Vào khoảng năm 1350, nhà 
giả kim người Đức Berthold 
Schwarz có lẽ là người 

đầu tiên dùng thuốc súng 
để bắn đồ vật lên không. 

Có thể ông cũng là người 
chế ra khẩu pháo đầu tiên. 
Tương truyền, ông đã bị giết 
chết bởi một vụ nổ lúc thí 
nghiệm. 


Đáng để bạn biết 

Một vụ nổ diễn ra khi một chất 
chuyển từ dạng hóa chất rắn 
hay lỏng thành dạng khí. Điều 
này đột ngột tạo ra sự giãn nở, 
gây áp lực lớn ra xung quanh. 
Áp lực sẽ tống viên đạn ra khỏi 
nòng pháo hay súng. 


Bất chấp nhiều rủi ro, các nhà khoa học vẫn luôn 
quan tâm đến tia lửa, chớp và những cú nổ. Họ 
muốn biết: “Tại sao chất này thì cháy còn chất 
kia thì không?” Một số hóa chất không chỉ cháy 
mà lại còn bất chợt bùng lên, tỏa ra nhiều năng 
lượng và kèm theo một tiếng BÙUM. Do đó, câu 
hỏi kế tiếp là như sau: “Tại sao một số chất lại 
phát nổ?” 


Bột đen, mà ta còn hay gọi là thuốc súng, là một 
hỗn hợp của sulphur, carbon và các hóa chất 
khác. Nó được sử dụng đầu tiên tại Trung Hoa 
cách đây khoảng một ngàn năm để làm pháo 
hoa. Đến thế kỷ 16, các nhà khoa học Ý đã tạo 
ra được những dạng pháo hoa rất đẹp mắt nhờ 
sử dụng nhiều loại hỗn hợp thuốc súng khác 
nhau. Sang thế kỷ 17, các bữa tiệc có pháo 
hoa trở nên thịnh hành trong giới có của ở 
châu Âu và Hoa Kỳ. 


Cho đến trước thập niên 1830, hầu hết pháo 

hoa đều lóe sáng và ngưng tụ trên không 

với hình trái cam hay vòi sen những tia 

sáng. Tuy nhiên, các nhà hóa học Ý còn 

muốn nhiều hơn thế. Họ thêm vào những 

loại bột và những chất khác nhau mà họ 

gọi là muối kim loại để tạo ra sắc đỏ, xanh, 

vàng. Thời đại lớn của biểu diễn pháo hoa 

đã đến! Nhưng những loại bột khi nổ tạo ra 

những màu khói khác nhau đâu chỉ đẹp không 

thôi. Chúng nhanh chóng được sử dụng làm vũ 
khí, như bạn sẽ thấy trong các trang kế tiếp. 


http://tieulun.hopto.org 


Berthold Schworz là một thầy tu đã 
thực hiện nhiều thí nghiệm với thuốc 


súng. Ông tìm cách châm thuốc 
súng bằng một viên đá lửa để làm 
bắn một khối đá lên không. 


Thuốc súng 
của thế kỷ 17 


Các nhà khoa học đã phát 
hiện ra nhiều ứng dụng của 
thuốc súng như đột lỗ trong 
đá để lấy quặng mỏ, và sau 
này còn dùng để đào kênh 
hay đường hầm. 


-_ 1670 Thuốc súng được 
dùng lần đầu tiên trong 
một mỏ thiếc ở Cornwall, 
Anh. 


-_ 1675 Nhà máy chế tạo 
thuốc súng đầu tiên 
được xây tại Milton, bang 
Massachusetts, Hoa Kỳ. 


-_ 1696 Thuốc súng được 
ứng dụng lần đầu tiên 
để xây đường tại Thụy Sĩ. 


%[ 
Ũ Các nhà khoa học nghiên cứu 


Đáng để bạn biết chất nổ thường bị thương tật. 
Năm 1811, nhà hóa học Pháp 
Pierre Dulong (1785 - 1838) 
đang thí nghiệm với nhiều loại 
hóa chất thì... BUÙM! Dulong 
mất tong một con mắt và nhiều 


Có hai dạng chất nổ hóa học: không 
nhạy và nhạy. Chất nổ không nhạy, 
như thuốc súng, mất vài phần ngàn 
giây mới nổ - với một biến đổi hóa học 
thì như vậy là rất chậm! Chất nhạy nổ 
thì khác. Một sóng chấn xet qua hóa 
chất với tốc độ kinh khủng. Cú nổ diễn 
ra chỉ trong vài phần triệu giây, với một 
sức mạnh khổng lồ và đột ngột. Khi kim loại potassium 
tiếp xúc với nước, nó bùng 
cháy rất nhanh, cho ngọn 
lửa sáng chói. 


ngón tay trong cú nổ, nhưng 
ông vẫn không từ bỏ công việc. 


Bạn có biết? 


Một số hóa chất phản ứng 
với nhau rất nhanh và dữ 
dội. Potassium (kali) phản 
ứng như vậy với nước. Điều 
này được Humphry Davy 
phát hiện ra năm 1807. Ông 
ném một Ít pofassium vào 
nước và nó “sùi bọt lên cùng 
với một tiếng rít, rồi nhanh 
chóng bốc cháy với ngọn 
lửa màu tía trông rất thích 
mắt”. Nghe đâu Humphry 
đã nhảy múa vì vui mừng 
trước phát hiện này. 


Potassium (còn gọi là kali): Kim loại mềm, nhẹ, màu bạc - trắng có khả 
năng bốc lửa khi tiếp xúc với nước. 


Tin tức về tai nạn của Dulong lan đến tai nhà hóa 
học người Anh Humphry Davy. Ông quyết định 
lặp lại thí nghiệm đó, nhưng chỉ dùng một lượng 
nhỏ của hóa chất có tên gọi là nitrogen chloride, 
một đdúm chỉ vừa bằng chữ “O” này mà thôi. Và 
nó đã nổ vào mặt Davy. Sau khi tháo cặp kính bị 
vỡ ra, Davy viết cho Dulong: “Loại dầu mà ông 
đề cập đã làm tôi tò mò và xém nữa tôi đã mất 
con mắt.” 

Davy không hài lòng với việc dừng lại ở đó. 
Ông tiến hành nhiều thí nghiệm nữa với lượng 
nitrogen chloride thậm chí còn nhiều hơn. Trợ tá 
của ông, Michael Faraday, viết: “Nó giữ yên một 
lúc rồi phát nổ với một tiếng động đáng sợ.” Kinh 
hồn! 


La |22/ 1/734 
4/0107 ti 


43: 


Sóng chấn: Sự bùng phát đột ngột của năng lượng, và di chuyển rất nhanh. 


Thoát hiểm 
trong gang tấc 


Năm 1812, Michael Faraday 
đã mô tả một thí nghiệm ông 
và thầy của ông thực hiện 
như sau: “Cả tôi lẫn Humphy 
đều đeo mặt nạ, nhưng chỉ 
có tôi là thoát hiểm. Khuôn 
mặt Humphy bị hai vết cắt 
quanh cằm và một cú giáng 
mạnh vào trán đã khoét sâu 
vào lớp da dày. Hôm đó ông 
ấy đã quyết định tạm ngưng 
thí nghiệm này. 


Từ một người trợ 
tá quèn, Michael 
Faraday (1791 — 

1867) đã trở thành 
một trong những 
nhà khoa học vĩ đại 
nhất thế giới. 


Gian nan tạo lửa 


Chưa đây 200 năm trước 
đây, khi người ta còn dùng 
nến để thắp sáng, que 
diêm văn chưa tồn tại để 
châm lứa. Thay vào đó 
người ta dùng hộp mồi 
lửa. Đó là một chiếc hộp 
có chứa đá lửa, thép, và 
rơm khô. Tia lửa được tạo ra 
trong hộp này và thắp lên 
một ngọn lửa nhỏ. Nhưng 


ban đêm cũng có thể 
nhiều gió... 


Bức họa này thể hiện Hennig 
Brand năm 1669, lúc ông phát 
hiện ra một chất phát sáng kỳ 
lạ mà sau đó được đặt tên là 


phosphorus. 


cˆc llhn 


32 : 
tỪ 


Một sự tình cờ kỳ lạ trong hóa học đã làm thay 
đổi vĩnh viễn cách thức tạo ra lửa. Một ngày nọ, 
năm 1669, nhà giả kim người Đức Hennig Brand 
đang đun sôi một hỗn hợp phục vụ cho giấc mơ 
vô vọng - luyện vàng. Hắn là ông đã cạn kiệt hết 
ý tưởng cho nên ông đem đun nước tiểu trong 
một chiếc chảo! Nhưng có một chuyện lạ đã xảy 
ra. Hỗn hợp nước tiểu cô lại thành một dúm bột 
nhão mà Brand làm ra thành một chất sáp. Ông 
ngạc nhiên khi thấy nó phát sáng trong bóng tối. 
Ông trở thành người đầu tiên tạo ra phosphorus 
(lân tinh). 


Phosphorus: Chất độc màu vàng, trắng hoặc đỏ có khả năng phát 
sáng †rong bóng tối và dễ dàng bắt lửa †rong không khí. 


Ngày nay, chẳng 
mấy di quan 
tâm que diêm 
hiện đại an toàn như thế nào. 
Hóa học đã tốn biết bao năm 
mới tạo ra được nó đấy! 


Sau đó, vào năm 1826, nhà hóa học người Anh 
John Walker đã trộn một hỗn hợp hóa chất bằng 
một cây que. Các hóa chất này tạo ra một cục bám 
nhỏ ở đầu que. Khi Walker chà nó trên mặt đất 
để mài cục bám đi thì nó chợt bốc cháy. Ông vừa 
tạo ra một que diêm khổng lỏ! Ông bèn nhúng 
những que gỗ nhỏ vào hỗn hợp và bắt đầu bán 
chúng dưới cái tên “que cọ sát”. 


Vấn đề là ở chỗ que diêm mới mẻ này hay làm 
văng tia lửa và phát ra mùi kinh khủng. Chúng 
còn có thể bắt lửa một cách tình cờ. Ở Hoa Kỳ, 
chúng được giữ trong những hộp kim loại an 
toàn. Rồi lời giải đã đến. Chất phosphorus do 
Brand phát hiện ra được bổ sung vào đầu que 
điêm. Nó giúp que diêm cháy tốt hơn hẳn. 


Giải quyết vấn đề 


Nhà hóa học Pháp Charles 
Sauria chính là người đã đưa 
ra (Vào năm 1830) ý tưởng 
thêm chất phosphorus 
trắng vào đầu que diêm 

để ngăn nó cháy xèo xèo. 
Que diêm cháy tốt hơn hẳn, 
không cần phải quẹt đi quẹt 
lại. Chúng ít lóe sáng hơn, 
không làm văng tỉa lửa tứ 
tung làm phỏng các ngón 
tay. Chúng cũng không gây 
ra cái mùi khó chịu, ngạt thở. 
Tuy nhiên, lại có một vấn đề 
khác nảy sinh. Phosphorus 
trắng là chất độc hại. Mời 
bạn xem trang kế tiếp để 
biết chuyện gì xảy ra. 


Diêm an toàn 


Từ đầu năm 1847, nhà hóa 
học người Áo Anton von 
Schrotter đã tìm ra cách 
làm cho phosphorus an 
toàn hơn. Bằng cách nung 
nó đến 250°C, ông làm cho 
phosphorus chuyển sang 
màu đỏ và hủy hoại độc 
tính của nó. Phát hiện của 
ông dẫn đến phát minh ra 
diêm an toàn, không chứa 
độc. Tuy vậy, làm diêm 
bằng phosphorus trắng vẫn 
không bị cấm cho mãi đến 
tận năm 1906. 


Từ cuối thập niên 1830, hàng triệu que diêm đã 
được sản xuất ra trong các nhà máy. Hàng tấn 
chất phosphorus trắng được nhúng vào đầu que 
điêm. Nhưng không ai biết hóa chất này có độc 
tính chết người. Công nhân phải mút đầu diêm 
để hoàn tất sản phẩm. Chẳng bao lâu sau, họ bắt 
đầu bị đau răng và sưng lợi. Đến một lúc nào đó, 
hàm của họ bắt đầu sưng vù và mưng mủ. Tình 
trạng kinh khủng này được đặt tên là “chứng 
hoại tử hàm do nhiễm phosphorus”. 


Hàm của họ bắt đầu thối rữa và phát ra màu 
trắng xanh trong bóng tối. Khuôn mặt họ đỏ ửng, 
đau nhức và dễ dàng nhiễm trùng. Mủ, dưới 
dạng chất lỏng xanh và khắm, tứa ra từ các lỗ 
trên da mặt. Nếu không phẫu thuật tách hàm ra 
thì bệnh nhân sẽ chết. Thật ra, chất phosphorus 


nguy hiểm chết người đến mức chỉ cần một đứa 


trẻ tình cờ liếm đầu diêm là cũng đủ lâm bệnh. 


.” 

V Phosphorus trắng trên đầu 
Á diêm gây ra chứng “hoại 
Í_ ».... tử hàm” khiến hàm bị thối 
š rữa. Việc ăn uống, nói năng 
` trở nên khó khăn và nhiễm 

¬_- trùng rất dê xủy ra. 


Bông thuốc súng: Chất nổ êm dịu, thường dùng cho tên lửa pháo hoa. 


http://tieulun.hopto.org 


Nhiều phụ nữ và trẻ em làm việc 
trong các xưởng diêm trong thập 
niên 1870 đã lâm bệnh nặng do 

ngộ độc phosphorus. 


Vợ của nhà hóa học Đức Christian Schonbein cấm 
không cho ông làm thí nghiệm tại nhà. Nhưng 
ông lừa lúc vợ đi vắng, vẫn cứ làm. Năm 1845, 
ông làm đổ một hỗn hợp acid. Hoảng quá, ông 
vội vã dọn dẹp đống hổ lốn. Ông vớ lấy chiếc 
tạp-dề bằng vải bông của vợ để lau dọn, rồi treo 
nó lên lò sưởi để hong khô. 


Bất chợt, chiếc tạp-dề bốc lửa, bùng sáng lên và 
biến mất trong chớp mắt. May thay, lúc đó bà 
vợ của Schonbein không mặc nó! Dù vậy, ông sẽ 
phải vất vả để giải thích với bà. Thứ mà ông vừa 
phát hiện ra là bông thuốc súng, một loại chất nổ 
sau đó đã nhanh chóng nổi tiếng với cái tên đầy 
phấn khích là “thuốc súng không khói”. 


Nhà hóa học 
bị chôm chỉa 


Nhà hóa học người Mỹ 
Charles Thomas Jackson 
(1805 - 1880) tuyên bố đã 
phát minh ra bông thuốc 
súng trước cả Schonbein. 
Ông còn tự xưng là người 


đầu tiên dùng ether để làm 
thuốc gây mê. Ông lao vào 
kiện cáo các nhà khoa học 
khác về tội ăn cắp ý tưởng 
của ông. Do những cãi cọ 
đó, Jackson không thể tập 
trung vào công việc và 

lâm bệnh. Năm 1873, ông 
chính thức bị coi là điên. 


35 


Nhà hóa học người Ý Ascanio Sobrero đã phát 
hiện ra một chất nổ mới cực mạnh vào năm 
1847. Đó là một dạng dầu màu vàng có tên là 


Cần phải ghi nhớ 


Một hóa chất có tên gọi là nitroglycerine. Nó mạnh đến mức chỉ cần 
ammonium nitrate thường Sobrero rót một giọt lên bàn rồi lấy búa đập vào 
được sử dụng làm chất nổ thì cú nổ đủ làm văng đầu búa ra khỏi cán. 

và phân bón. Chính Alfred 
Nobel là người đầu tiên 
dùng nó làm chất nổ trong 
hỗn hợp mìn của ông năm 


Do một trong những vụ nổ nitroglycerine này, 
Sobrero bị thương nặng, mặt ông mang đầy sẹo. 
Dù vậy, ông vẫn tiếp tục công việc và sau đó đến 
tìm nhà hóa học Thụy Điển Alfred Nobel. Trong 
thập niên 1960, Alfred và cha của ông đã dựng 
lên một nhà máy để sản xuất nitroglycerine. Tuy 
nhiên, một bất ngờ kinh khủng đang chờ đón họ. 


1875. Nó rất nguy hiểm, 
như ta thấy trong sự kiện 
năm 1947: Một chiếc tàu 
chở chất này đã phát nổ tại 


hải cảng của Iexas City, Hoa 
Kỳ, làm khoảng 
600 người chết. 


Đảo đá Flood Rock là 
mối đe dọa cho tàu 

thuyền ra vào cảng New 
York, Hoa Kỳ Năm 1885, 
các nhà hóa học đã dùng 
mùn để làm nó nổ tung. 
Đó là một trong những 
cú nổ lớn nhất xưa nay. 


Nitroglycerine: Chất lỏng giống như dảu, có tính nổ và độc hại, 
tỪ †hường sử dụng để làm mìn. 


36 


Năm 1864, nhà máy của Nobel bị phát nổ, khiến 
em trai của Alfred và bốn người khách bị chết. 


Bạn có biết? 


Thận jPS sinh hoại bon .. Si: thlballtilbnelipltii" 
đến mức đã không cấp phép cho Nobel xây lại người đời nhắc về mình 


nhà máy ở cùng địa điểm. Ong đành chế tạo shuingi0lildh# 26c Đfit6 


vì chúng đã giết bao người 
trong chiến tranh. Ông dành 


nitroglycerine trong một nhà máy nổi nằm lơ 
lửng giữa hô. Tại đó, ông trộn nitroglycerine với 
đất sét để tăng độ an toàn, đồng thời phát minh một lượng tiền lớn để làm 
ra một chất nổ khác, dynamite. Sau đó, bằng cách phần thưởng cho các nhà 
trộn nitroglycerine với bông thuốc súng, ông tiếp khoa học trên toàn thế giới 
tục phát minh ra gelignite. có thành tựu tốt nhất mỗi 


Alfred Nobel trở nên rất giàu và nổi tiếng nhờ năm trong lĩnh vực hóa _. 
vật lý, văn học, và tìm kiếm 


các phát hiện về chất nổ của ông. Ông đã tạo ra 
hòa bình. Các giải 


bước đột phá trong công nghệ khai khoáng VÀ ` 
“Á ' Nobel này vẫn được 


và làm đường. Những người đặt mìn cũng đế 
ầ trao hàng năm cho 


phải mang ơn ông vì đã đem đến cho họ ti gánh 
sự an toàn. _ P— 4 3 đến tận ngày nay. 

F“& 
x.. 


Alfred Nobel (1833 - 1896) 
làm ra rất nhiều tiên nhờ phát 
minh ra các chất nổ, vốn có 
thể áp dụng cho chiến tranh. 
Tuy vậy, ông đã dành tiền để 
làm việc tốt thông qua các giải 
thưởng Nobal. 


Dynamite: Chất nổ phá đá †ạo thành từ nitroglycerine. 
Gelignite: Chất nổ phải dùng kíp mới kích nổ được. 


lúa lụt (hút (hút 


Hóa học hủy diệt 


Các ghi chép từ rất lâu trước 
đây cho thấy các hóa chất 
có thể gây tổn hại như thế 


nào khi được vận dụng trong 
chiến tranh. Thời Cổ Hy Lạp, 
Solon của thành Athens đã 
từng bỏ độc vào thức uống 
của quân thù. Vào thế ký 

15, nhà phát minh vĩ đại 
Leonardo da Vinci đã từng 
gợi ý răng tên lửa chứa đầy 
bột chất độc arsenic có thể 
là một vũ khí tốt. 


Cùng với toàn bộ thế giới, khoa học đã thay đổi 
nhờ những phát hiện và phát minh kỳ thú của các 
nhà khoa học khi họ vận dụng các loại khí, lửa và 
các loại chất nổ. Gia đình, bệnh viện, nhà máy, 
đâu đâu cũng có sự trợ giúp của những ứng dụng 
hóa học vĩ đại trong vòng 200 năm qua. Nhưng 
hóa học cũng có mặt trái của nó. Một mặt nó giúp 
người và cứu nhiều sinh mạng, nhưng mặt khác 
nó lại có quyền năng hủy diệt hàng vạn con người. 
Vào thời chiến, nỗi kinh hoàng của hóa học luôn 
khiến người ta rất sợ hãi. 


Đầu độc quân thù là hoạt động đã tôn tại từ hàng 
ngàn năm qua. Thế nhưng thuật ngữ “vũ khí hóa 
học” chỉ mới được dùng lần đầu tiên vào năm 
1917. Nó đồng nghĩa với việc sử dụng hỗn hợp 
hoặc khí để làm bỏng, để đầu độc hoặc để làm 
ngạt thở quân địch. 


Leonardo da Vinci đã vẽ 
ra biểu đồ cho trái “bom 
hóa học” của ông, và 
đưa ra các ý tưởng về vũ 
khí khác. 


Arsenic (thạch tín): Chất độc nguy hiểm không mùi, không vị. 


Cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1861. Kế hoạch thâm độc 
Liên minh các bang miền Bắc và các bang ly khai 
miền Nam bất đồng với nhau về cách thức cai 
quản đất nước. Trong bốn năm giao tranh, cả hai Irong thập niên 1860, giáo 


phe đều đã mưu toan dùng vũ khí hóa học. viên Mỹ John Doughty đã 

1a nói như sau về ý tưởng 
John Doughty, một giáo viên ở New York City, pháo hóa học của ông: 
“Nếu vỏ đạn chứa độc phát 


nổ trên đầu quân địch, khí 


đã đề nghị bắn những vỏ đạn chứa đây chất lỏng 
chlorine để phủ khí chlorine độc hại lên đầu quân 


thù. Phe ly khai thì lên kế hoạch bắn bom khí vào sẽ nhanh chóng hạ xuống 


quân Liên bang. Cuối cùng, vì nhiều lý do khác đất. Quân địch sẽ không 
nhau, không có vũ khí hóa học nào được đem cách nào trốn thoát. Chúng 
ra sử dụng. Nếu chúng được dùng đến thì cuộc sẽ bị tước vũ khí và bắt 


chiến này sẽ không chỉ có 600.000 lính tử trận mà sống cứ như thể cả hai 
cao hơn rất nhiều. chân của chúng đã bị gãy” 


Trong cuộc nội chiến ở Hoa 
Kỳ, phe Liên bang đã lên kế 

$es hoạch bắn vỏ đạn chứa hóa 
chất chết người bằng khẩu 
pháo khổng lồ này. 


Chlorine: Loại khí độc nặng, màu xanh - vàng, thường dùng làm chất 
lỏng trong chất tẩy trắng. 


Bạn có biết? 


Vũ khí hóa học đã làm chết 
một triệu trong tổng số 26 
II210001919/0)f6)012181/61019f6/011-10) 
tranh thế giới lần thứ nhất. 
Khởi đầu từ hơi cay mà quân 
đội Anh và Pháp sử dụng, 
các bên đã nhanh chóng 
triển khai các loại khí độc 
hại hơn, chẳng hạn như khí 
mù-tạc. 


Bên cạnh việc chế tạo 
vũ khí hóa học, Fritz 
Haber (1868 - 1934) 
còn chế ra các loại 
máy đề khử các loại 
khí nguy hiểm trong 
hầm than. 


Riêng trong thế kỷ qua, số người chết do hóa 
chất đã nhiều hơn trong toàn bộ lịch sử trước đó. 
Điều kinh khủng là phần lớn các vụ ngộ độc khí 
đều là do cố tình gây ra chứ không phải do tai 
nạn. 


Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 — 
1918), hàng vạn vỏ đạn chứa hóa chất đã được 
bắn vào quân thù. Chúng phát nổ và nhả khí ra, 
làm tổn thương lá phổi của các binh sĩ. Thoạt 
đầu, các vỏ đạn này còn chứa quá nhiều chất nổ, 
có vẻ như làm hủy hoại hóa chất. Một nhà khoa 

' học người Đức tên Eritz Haber đã có ý 
tưởng tạo ra đám mây khí độc bằng cách 


dùng vỏ đạn chứa chlorine. Chúng được 
| sử dụng năm 1915 trong trận chiến giành 

Ypres tại Pháp. Một vũ khí hóa học kinh 
l hoàng khác là khí mù-tạc. Nó làm bỏng 
ỳ giỘP, gây ngạt và làm mù mắt. 


NI 


Đáng để bạn biết 

Ở nhiệt độ bình thường, khí mù-tạc 
là một chất lỏng nhớt màu vàng. 
Rót vào một vỏ hàn kín, nó sẽ tạo 
ra đủ lượng khí cho một cuộc thảm 
sát. Tên của nó xuất phát từ cái mùi 
giống như mù-tạc khi nó bao phủ 
lên các binh sĩ trong chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất. 


Thuốc trừ sâu: Hóa chất dùng để diệt trừ những sâu rây có hại, cũng 
như các loài côn †rùng như ruồi và bọ. 


Sarin là một hóa chết gây chết người được phát 
triển tại Đức năm 1938 để làm thuốc trừ sâu. Ở 
dạng khí nó không có mùi. Khi lọt vào phổi và 
máu, nó nhanh chóng làm tim ngừng đập. Ở 
đạng khí, Sarin có thể giết chết người chỉ sau vài 
nhịp thở. Ở đạng lỏng, một giọt Sarin nhỏ lên da 
cũng đủ gây tử vong trong vài phút. Nó là một 
trong những vũ khí hóa học đáng sợ nhất. 


Hai người lính và con lừa của 

họ phải đeo mặt nạ để bảo vệ  ‡ 

khỏi khí độc trong chiến tranh . 
thế giới lần thứ nhất. 


lá 3 


Hơi cay đôi lúc được dùng 
để giải tán những đám đông 


bạo lực. Khí này có thể làm 
chảy nước mắt hoặc gây mù 


trong một thời gian ngắn. 
Nó còn gây ho và gây cảm 
giác buồn nôn. 


IÏfIII (JUd, I(JdtJ dJ Vd ïldÌ 5dU 


Bất chấp những tai họa gây ra trong chiến tranh 
vài trăm năm gần đây, các nhà hóa học cũng đã 


Chất dẻo 
của hôm qua 


mang đến những phát hiện tuyệt vời. Họ tiếp tục 
tham gia các dự án khó tin. Và một trong những 


Từchất đéo” (plastic) mang bước tiến khống lô của hóa học chính là chất dẻo. 


ý nghĩa “có thể tạo hình và Trước thế kỷ 20, không ai có thể hình dung bao 
đúc” Nó được sử dụng lần nhiêu vật liệu có thể được tạo ra từ chất dầu đen 
đầu tiên vào năm 1862 để ngòm và nhớp nháp dưới lòng đất. Ý tưởng quần 
mô tả vật liệu nhân tạo khi áo làm từ các hóa chất tìm thấy trong dầu hỏa 
nhà khoa học người Anh nghe thật là điên rồ. Thế mà rất nhiều vải vóc và 


Alexander Parkes tìm cách hàng thời trang mà ngày nay ta dùng đều là sản 
chế tạo một loại cao su rẻ 


phẩm của công nghiệp hóa dâu. 


tiền từ vật liệu có nguồn 
gốc thực vật. Phát minh 
của ông được đặt tên là 
“Parksine; nhưng thời đó 
chẳng mấy ai chú ý đến nó. 


Từ thập niên 1920, hàng 
triệu đài phát thanh (radio) 
và vật dụng khác đã có vỏ ** 
bọc làm bằng nhựa tổng 
hợp Bakelite. 


in Hóa dầu: Hóa chất thu được từ dâu hỏa hoặc khí đốt. 
lộ tỪ Cellophane: Vật liệu mỏng, nhìn xuyên suốt dùng để bao gói. 


Khi nhà khoa học người Thụy Sĩ thấy người bồi 
bàn làm đổ rượu, gây ố tấm khăn bàn, ông chợt 
nghĩ giá như khăn bàn có lớp tráng lau rửa được Y phục vẫn luôn được tạo 
thì hay biết mấy. Nhà khoa học đó tên là Jacques ra từ sợi tự nhiên như len, 
Brandenberger. Ông quyết tâm chế ra một lớp tơ, bông... cho đến khi các 
màng trong tráng lên tấm khăn bàn. Vào đầu máy móc bắt đầu se những 
thế kỷ 20, ông bắt đầu thí nghiệm nhiều loại hóa sợi làm từ các hóa chất có 
chất nhưng không thứ nào đáp ứng yêu cầu. Tuy mặt trong dầu hỏa. Cơn sốt 
vậy, một trong những kết quả của ông lại tmra 00/2/0200 
ứng dụng khác: cellophane. Đó chính là vật liệu đã khiến các nhà sản xuất y 
không thấm nước đầu tiên do con người tạo ra để phúc lao vào tìm kiếm các 
sợi tổng hợp. Năm 1939, lụa 
để làm vớ dài đã được thay 

thế bởi một loại vải nhân 


dùng cho bao bì. 


Nhựa cứng đầu tiên được tạo ra năm 1907 bởi một 
nhà hóa học người New York (Hoa Kỳ) tên Leo tạo mới mê có tên gọi là 
Baekeland. Ông gọi vật liệu mới này là Bakelite. nylon. Có vẻ như đó là một ý 
Nó không cháy, không chảy, tưởng điên rồ, nhưng nó đã 
cứng cáp và không dẫn điện. nhanh chóng cất cánh. 
Nó tuyệt đối phù hợp để 
làm vỏ cho các mặt hàng 
điện tử. 


Trong thập niên 1940, vớ dài 
làm từ vật liệu dạng chất 
dẻo như nylon đã trở nên — =È 
phổ biến đến mức người 
ta gọt vớ dài là “nylon“. 


Ngày nay chúng ta sẽ sống ra sao nếu không 

"`. có những chất như nhựa, polythene hay nylon? 
NEb 03/2:0x0262 cay) Hiện thời có lẽ chúng là những vật liệu được 

dùng nhiều nhất. 

Chất dẻo ngày nay có thể - `. : : 
Sẻ lỊ là RA Các chất dẻo và sợi như polythene chính là 

mềm dẻo, hay cứng rắn. 


: nhũ l fc các chấ ừ nhữ ã 
gìn 7 T12 in dù ững polymer, tức các chất tạo ra từ những dãy 


nhu TPUitiUflsft dài của cùng những đơn vị hóa học liên kết với 


một giỏ mua hàng hiện đại 
mỏng hơn 3 lần so với cách 


nhau như các móc xích. Chất dẻo polymer lần 
đầu tiên đang làm cho khoa học thăng hoa nhờ 


đây 30 năm, mà lại cứng vô số các khả năng của nó. Chúng có mặt trong 


cáp hơn. Nhiều chất dẻo có các mặt hàng điện tử như điện thoại di động và 


máy tính xách tay, giúp cho chúng ngày một nhỏ 


thể tái chế hoặc phân hủy 
tự nhiên sau khi sử dụng. 
Công nghệ này được gọi là tử kích thước lớn như tủ lạnh và máy rửa chén 


hơn và nhẹ hơn. Mặt khác, những mặt hàng điện 


“hóa học xanh” cũng trở nên bền hơn do các linh kiện bằng chất 
dẻo không bị mục hoặc gỉ sét. Các nhà hóa học 


thậm chí vẫn còn đang tạo ra nhiều dạng chất 
dẻo hơn nữa cho thế kỷ 21. 


, 
Các nhà hóa học thuở xa >Ố 
xưa có lẽ chẳng bao giờ . 
hình dung nổi rằng dầu ". 


hỏa có thể cho ta nhiều sản 
phẩm đến thế, từ sơn, nhiên 
liệu cho đến các sợi vải. 


¡ DÑ. lRÍ 


S\ 
li Polymer: Chất làm †ừ nhiều đơn vị hóa học tương đồng và gắn kết 
Úc) tỪ với nhau. 


http://tieulun.hopto.org 


Chất dẻo trước đây từng yếu ót, dễ vỡ, nhưng nay 
người ta có thể từ nó làm ra cả một chiếc xe hơi! 
Chất dẻo bền khỏe có thể được đổ khuôn để tạo 
ra những phụ tùng cực kỳ khớp với nhau. Người 
ta nói rằng phần thân không gỉ của xe hơi có thể 
chịu được những va đập hàng ngày (như cú va 
của xe đạp hay những cú sập cửa) mà không hề 
bị móp méo. Những linh kiện lắp ráp mới bằng 
chất dẻo sẽ rẻ hơn rất nhiều và giúp giảm tiêu 
hao nhiên liệu. Có thể một ngày nào đó, tất cả xe 
hơi đều sẽ làm bằng chất dẻo. 


Bạn có biết? 


Một số loại chất dẻo 
được sử dụng trong phi 
thuyền không gian nhờ 
chịu được nhiệt độ cao 
và rất khỏe. 

Sơi bằng chất dẻo mỏng 
và khỏe được sử dụng 
trong phẫu thuật và điều 
trị tim. Các loại keo mới 
bằng chất dẻo chắc đến 


mức có thể dùng thay 
đỉnh khi làm nhà. 


Loại xe Thỉnk đang 
$e. được lên kế hoạch 
sản xuất được làm 
| hoàn toàn bằng chất 
dẻo. Nó nhẹ, khỏe 
và không dỉ. 


\Í 


2) Đáng để bạn biết Nhiều nhà hóa học ngày nay đang tìm 


SE : : kiếm những được liệu và thuốc men mới. 
Suốt hàng trăm năm qua, 


người ta vẫn thường nhai một 
loại cây liễu để làm giảm những 
cơn đau. Các nhà hóa học phát 
hiện rằng tác dụng giảm đau 
đến từ một chất có tên gọi là 
salicin ở trong vỏ cây này. Họ 
tìm cách tạo ra nó trong phòng 
thí nghiệm. Aspirin đã khởi đầu 
như vậy. 


Không có hóa học tất cả chúng ta hẳn sẽ bị 
nhiều cơn nhức đầu hơn. Một trong những 
được phẩm nổi tiếng nhất là aspirin. Hàng 
tỉ viên aspirin hiện đang được chúng ta 
nuốt vào mỗi năm để diệt cơn đau. Một 
hóa chất khác trong aspirin được cho là đã 
cứu hàng vạn sinh mạng nhờ ngăn ngừa 
những cơn nhỏi máu cơ tim và đột quy. Từ 
năm 1969, các phi hành gia được cho uống 
aspirin để trị chứng nhức đầu và đau cơ 
gây ra khi du hành trong không gian. 


Bạn có biết? 


Năm 1897, nhà hóa học 
Felix Hoffmann của công ty 
dược Bayer (Đúc) đã tạo ra 
một thứ bột từ một acid có 
tên gọi là ASA. Ông dùng 
nó để làm giảm những cơn 
đau nhức tay chân của cha 
ông. Bột này được hòa vào 
nước và uống. Và nó rất hiệu 


nghiệm. Đó chính là aspirin. 


Bayer sản xuất ra viên aspirin Gần một trăm năm qua, aspirin 
đầu tiên vào năm 1915. Viên „4, vẫn là một trong những loại 
aspirin nhai được dành cho Ÿ. thuốc phổ biến nhất trên toàn 
trẻ em được sản xuất lần đầu thế giới. 


tiên vào năm 1952. 


Đột quy: Bệnh đến đột ngột do thiếu máu lên não, thường là do máu vón cục. 
Hóa trị: Dùng hóa chất để trị liệu và kiếm soát các bệnh như ung thư. 


Một trong những cách điều trị ung thư ngày nay 
là dùng hóa chất. Người ta gọi nó là hóa trị. Các 
loại thuốc dùng cho hóa trị trước đây được làm ra 
từ các hóa chất trong thực vật. Một loại thuốc tên 
là Taxol, sản xuất từ năm 1993, được điều chế từ 
vỏ của một loại cây thủy tùng. 


Ngày nay, hầu hết các thuốc chống ung thư đều 
do các nhà hóa học chế tạo ra. Các thuốc này 
nhắm đến việc phá vỡ sự phát triển của ung thư 
nhưng không gây ảnh hưởng đến các phần cơ thể 
khỏe mạnh. Chúng có thể cứu được một số dạng 
ung thư và hạn chế sự phát triển của một số dạng 
khác, mặc dù chúng có thể gây ra một số phản 
ứng phụ, chẳng hạn như rụng tóc. Nhiều nhà 
khoa học tin rằng việc điều trị tất cả mọi dạng 
ung thư là hoàn toàn khả thi trong tương lai. 


Vaccine (thuốc chủng ngừa): Thuốc tiêm vào để †ạo ra sự bảo vệ hay 
miễn nhiễm đối với một căn bệnh nào đó. 


Thành tựu thế kỷ 


Các nhà khoa học có thể 
đang ngấp nghé thành 
công trong việc phát triển 
một chất phòng chống ung 
thư, hay còn gọi là waccine 
(thuốc chủng ngừa) ung 
thư. Đó là một thành tựu có 
thể cứu hàng triệu mạng 
người mỗi năm. Người ta 

kỳ vọng loại thuốc hóa trị 
mới này sẽ làm chậm sự 
phát triển của ung thư, ngăn 
L4016)0199019101614419 9/210) 
hoặc giúp cơ thể chống lại 
nó. Hàng năm, số tiền dành 
ra để nghiên cứu chống ung 
thư lên đến hàng tỉ dollar. 


Các nhà hóa học chuyên 
về chế tạo thuốc men được 
gọi là dược sĩ. Dược sĩ trên 

ảnh đang chuẩn bị thuốc 

cho việc hóa trị. 


= 
c4 


Tin nổi không? 


Tại Trung tâm Cảm giác 


Hóa chất (Chemical Senses 
Center) ở Philadelphia, Hoa 
Kỳ, các nhà khoa học đã tạo 


ra thứ mùi ghê tởm nhất 


I0I29)19G21-18231-101600519019ã 
(Canh hôi) có mùi còn gớm 
hơn cả mùi chồn hôi, mùi 
trứng ung, mùi chuột chết, 


cả ba gộp lại một! Nhưng 


họ chế ra thứ chất hôi nhất 


hành tinh này để làm gì 


vậy? Là để thử các bộ lọc 


không khí, xem chúng ngăn 
được cái mùi kinh khủng đó 


đến mức nào. 


Khi xịt Luminol tại hiện 
trường vụ sát nhân, nó 


làm cho các vết máu phát 


ánh sáng màu xanh. 


Những tiểu thuyết mới nay đầy ắp những chỉ 
tiết cường điệu về khả năng của hóa học. Nhưng 
những điều người ta nghĩ có thể là khoa học giả 
tưởng điên rô, mà cũng có thể là khoa học thực 
tế. Lấy ví dụ, liệu bạn có tin rằng có một loại sơn 
xe mới có khả năng làm cho các vết trầy xước tự 
biến mất sau vài ngày? Nếu có cục đá bay tới 
làm trầy chiếc xe thì các vết xước sẽ tự động lành 
lại, y như da của chúng ta vậy. 


Hóa học tiếp tục giúp bắt giữ các tên sát nhân. 
Một tên sát nhân có thể dọn sạch hiện trường 
sau khi giải quyết thi thể nạn nhân. Nhưng rồi 
cảnh sát đến, mang theo một hóa chất có tên là 
Luminol. Chỉ cần một phát xịt là vết máu lộ ra, 
ngay cả trong căn phòng có vẻ như không dấu 
vết. Luminol làm cho các đốm máu cực nhỏ sáng 
lên trong bóng tối. 


Pháp y: Ngành khoa học điều tra các sự kiện và dựng lại những gì đã 
thực sự diễn ra. 


Thế giới thực của khoa học khác xa những gì ta 
vẫn thấy trên phim ảnh và truyền hình. Hình ảnh 
nhà hóa học đơn độc bí mật làm việc bên các hỗn 
hợp sôi sục trong căn phòng thí nghiệm đầy bụi 
bặm đã qua đi lâu rồi. Ngày nay, các nhà hóa học 
làm việc theo từng nhóm lớn tại các trung tâm 
nghiên cứu và nhà máy. Họ là những người được 
thuê mướn bởi nhiều ngành công nghiệp khác 
nhau, từ chế tạo dược phẩm đến xây dựng nhà 
chọc trời. 


Hóa học là một phần cuộc sống chúng ta. Nó tạo 
ra sơn, thuốc nhuộm, mỹ phẩm, hương liệu, và 
chất dẻo. Từ làm nông đến sản xuất thực phẩm 
hay pháp y, tất cả mọi công việc đều phụ thuộc 
vào tài năng của nhà hóa học. Họ đã vượt qua 
con đường dài từ những thí nghiệm đây rủi ro 
với các loại khí và độc chất. Kiến thức mà chúng 
ta có được ngày nay là do công các nhà hóa học 
tuyệt vời trong lịch sử cùng những ý tưởng táo 
bạo của họ 


Phép thuật nào 
cho ngày mai? 


Các nhà giả kim thuở xưa 
đã miệt mài đi tìm thuốc 
trường sinh. Các nhà hóa 
học thời nay liệu có tìm ra 
phương án hiện đại của 
món thuốc bất hủ đó? 


“Hiện không có thứ thuốc 
nào giúp chúng ta sống 

lâu hơn/David Fnkelstein 
của Viện Lão hóa Quốc gia 
của Hoa Kỳ (United States 
National Institute of Aging) 
tuyên bố. Nhưng bạn có thể 
đánh cược rằng các nhà hóa 
học sẽ tìm ra các loại thuốc 
chống lão hóa... vào một 
ngày nào đó. 


Ngửi các chất khác nhau có 
thể là một cách kiếm sống 

kỳ lạ, nhưng đó là một phần 
của hóa học hiện đại, và cũng 
không hẳn là quá điên rồ. 


Biôn ni0nI hú lIỤt 


Khoảng Những người Hy lạp cổ đại như Aristotle tin rằng tất cả mọi 

350TCN_ vật chất đều hình thành từ bốn nguyên tố là đất, không khí, 
nước và lửa. 

Khoảng Các nhà giả kim tìm cách biến chì và các kim loại khác thành 

1000-1650 vàng. Họ cũng đi tìm thuốc trường sinh để trẻ mãi không già. 

Thập Robert Boyle có các phát hiện quan trọng về khí và đưa ra các 

niên 1660 định luật khí. Ông là người đầu tiên hình dung rằng các hạt 
nhỏ (nay hiểu là nguyên tử) có thể phối hợp để tạo thành các 
chất khác nhau. 

1669 Nhà giả kim người Đức Hennig Brand phát hiện ra phosphorus. 

1766 Henry Cavendish phát hiện ra khí hydrogen và bắt đầu ghi 
chép chỉ tiết các thí nghiệm khoa học. 

Thập Joseph Priestley phát hiện ra oxygen, carbon monoxide và 

niên 1770 nitrous oxide. 

Thập Carl Scheele phát hiện ra chlorine, tartaric acid và sự oxy hóa 

niên 1770 kim loại (cách kim loại liên kết với oxygen). 

1779 Antoine Lavoisier đặt tên cho oxygen. Ông còn phát hiện ra 
nitrogen, nghiên cứu các acid và nhiều hóa chất khác. 


Thập Humphry Davy đưa ra nhiều ý tưởng về điện - hóa. Ông còn 


niên 1790 nghiên cứu nhiều loại khí và chất nổ. 

Đầu thế Michael Faraday chứng minh rằng khí có thể hóa lỏng và tiến 
hành thí nghiệm điều này trên chlorine. Ông còn tạo ra nhiều 
bước tiến lớn trong điện học. 


http://tieulun.hopto.org 


Nhà phẫu thuật người Mỹ Crawford Long dùng ether làm 
thuốc gây mê. 

Nha sĩ người Mỹ Horace Wells lần đầu tiên dùng khí nitrous 
oxide để làm thuốc gây mê. 


Nhà phẫu thuật James Simpson thí nghiệm dùng chloroform 
làm thuốc gây mê. 

Alfred Nobel phát minh ra thuốc súng không khói dynamite 
và mìn kích nổ gelignite. Ông lập ra giải thưởng quốc tế dành 
cho những thành tựu hàng năm trong lĩnh vực hóa học, vật lý 
và y học. 

Leo Backeland phát minh ra chất dẻo đích thực đầu tiên: một 
loại nhựa hoàn toàn nhân tạo mang tên Bakelite. 

Sợi polymer có tên gọi là polyester được tạo ra từ hóa chất. 


Wilard Libby (1908 - 1980) đoạt giải Nobel nhờ phát triển 
phương pháp dùng carbon để xác định niên đại của vật liệu. 


Hãng chế tạo xe hơi Chrysler giới thiệu “Xe Ý Niệm” (Concept 


car) CCV, được làm gần như hoàn toàn bằng chất dẻo. 

Alan Heeger, Alan MacDiarmid và Hideki Shirakawa nhận 
giải Nobel nhờ phát hiện những chất mới dạng chất dẻo có thể 
tải được điện. Chúng được gọi là polymer dẫn điện. 

Các nhà khoa học tạo ra hai nguyên tố hóa học “siêu nặng” có 
số nguyên tố là 113 và 115. 


la [ìIm hi0u thiôim 


/ 


Các nhà hóa học 
có hạnh phúc không? 


Hóa học có thể rủi ro, điên 
rồ và thậm chí chết người, 
nhưng nó cũng là một niềm 
đam mê trọn đời. Năm 1667, 
nhà hóa học người Đức 
Johann Joachim Becher viết: 


“Các nhà hóa học là một 


tầng lớp kỳ lạ những người 


đi tìm kiếm niễm vui trong 
hơi khói, trong muội than và 
ngọn lửa, trong độc chất và 
sự nghèo khó. Thế nhưng, 
giữa những thứ tồi tệ ấy tôi 
lại thấy cuộc sống ngọt ngào 
đến mức thà chết chứ không 
hoán đổi vị trí của mình cho 
một vì vua nào” 


lllu 
từ 


Nếu thông thạo tiếng Anh, bạn hãy vọc Internet 
để tìm hiểu thêm về lịch sử hóa học, xem hình 
ảnh các nhà hóa học nổi tiếng và các thí nghiệm 
của họ. 


Bạn có thể dùng các công cụ tìm kiếm như 
tưưu.ahooliqans.com 


Hay đặt câu hỏi trên 
tUtUt0.1Sk.C0H 


Hãy gõ những từ như 

s - Giả kim (alchemy) 

s®  Humphry Davy 

se. Thuốc gây mê (anaesthetics) 
® - Alíred Nobel 

se Chất dẻo (plastics) 


Bạn có thể tìm thấy những giới thiệu sống động 
về hóa học tại địa chỉ: 
tut0u0.chem4kids.comj 


Trên mạng cũng có những phần tóm lược về các 
quy trình hóa học khác nhau tại địa chỉ: 
tưưu.bbc,co.Mk|schoolsJks3bitesizelsciencelchemistruj 


http://tieulun.hopto.org 


Bạn có thể tìm hiểu thêm những điều kỳ thú và Đừng lo, bạn sẽ sống 
những câu chuyện hấp dẫn trong khoa học và hóa thêm 20 năm! 
học qua các cuốn sách sau: : 

Khoa học có thể giúp con 


người sống lâu hơn. 


Đến năm 2050, một số 
người có thể sẽ được dùng 
thuốc chống lão hóa, khiến 
tuổi thọ của họ tăng lên 20 


năm hoặc hơn nữa. Các nhà 
khoa học ở bang California, 
IIIĐ2/4)09/2I0199)/-10E601206-16 
loại thuốc mới có thể sẽ 
sớm đưa vào sử dụng cho 
một số người ngay trong 
thập niên 2010. 


K niệm sinh nhật thứ 100 
có thể sẽ trở thành chuyện 
thường tình, chứ không 
còn là sự kiện hiếm hoi như 
ngày nay. 


/@.® 


€ 


Ăn mòn: Tác động làm mòn đi, làm hủy 
hoại. 


Áp suất: Lực nén khi đẩy hoặc ép. 


Arsenic (thạch tín): Chất độc nguy hiểm 
không mùi, không vị. 


Bành trướng: Nở ra về kích cỡ hay về 
lượng. 


Bình hít: Thiết bị để hít dược phẩm qua 
đường miệng hoặc mũi. 


Bông thuốc súng: Chất nổ êm dịu, 
†hường dùng cho tên lửa pháo hoa. 


Carbon dioxide: Khí nặng dễ bắt lửa, tạo 
ra bởi cơ thể như một khí thải cần phải 
†hở ra ngoài. 


Cây độc cần: Một loại cây độc có hoa 
nhỏ màu trắng. 


Cellophane: Vật liệu mỏng, nhìn xuyên 
suốt dùng để bao gói. 


CEC: Các hóa chất gây hại cho khí quyển 
Trái đất, trước đây được sử dụng trong 
các loại bình xị† và †ủ lạnh. 


Chlorine: Loại khí độc nặng, màu xanh 
- vàng, thường dùng làm chất lỏng trong 
chất tẩy trắng. 


Chloroform: Hóa chất không màu, độc 
hại, gây ngủ khi dùng ở liều lượng thấp. 


Cyanide: Độc chất gây chết người, có 
thể ở dạnh bột, lỏng hay khí. 


Dynamite: Chất nổ phá đá †ạo thành †ừ 
nitroglycerine. 


Dụng cụ: Trang bị khoa học như ống 
nghiệm và các chai lọ thủy tinh. 


Đột quy: Bệnh đến đột ngột do thiếu 
máu lên não, thường là do máu vón cục. 


Ether: Chất lỏng bốc hơi từng được sử 
dụng làm thuốc gây mê. 

Gelignite: Chất nổ phải dùng kíp mới 
kích nỗ được. 

Giả kim: Một dạng của hóa học thời 
Trung cổ, chủ yếu có mục tiêu là biến 
kim loại bình thường thành vàng. 


Hô hấp: Khi vật sống lấy oxygen vào và 
thải carbon dioxide ra. 


Hóa dầu: Hóa chất thu được †ừ dầu hỏa 
hoặc khí đốt. 


Hóa trị: Dùng hóa chất để trị liệu và 
kiểm soát các bệnh như ung thư. 


Hydrogen: Chất nhẹ nhất trong các chất 
hóa học. Một khí rất dễ bắt lửa. 


Lên men: Ủ chất lỏng để các biến đổi 
hóa học khiến nó trở thành cồn. 


http://tieulun.hopto.org 


Nghiện: Trạng thái không thể ngưng sử 
dụng một loại chất nào đó, chẳng hạn 
như ma túy. 


Nguyên tố: Chất không thể tách ra thành 
cách chất đơn giản hơn nữa. 


Nhiên liệu: Chất khi cháy †ạo ra một 
lượng năng lượng hữu ích, thường ở 
dạng ánh sáng và/hay nhiệt. 


Nitroglycerine: Chất lỏng giống như 
dâu, có tính nổ và độc hại, thường sử 
dụng để làm mìn. 


Pháp y: Ngành khoa học điều tra các 
sự kiện và dựng lại những gì đã thực sự 
diễn ra. 


Phòng thí nghiệm: Nơi các nhà khoa 
học tiến hành Thí nghiệm. 


Phosphorus: Chất độc màu vàng, trắng 
hoặc đỏ có khả năng phát sáng trong 
bóng tối và dễ dàng bắt lửa †trong không 
khí. 

Polymer: Chất làm †ừ nhiều đơn vị hóa 


học tương đồng và gắn kết với nhau. 


Potassium: (còn gọi là kali) Kim loại 
mềm, nhẹ, màu bạc - †rắng có khả năng 
bốc lửa khi tiếp xúc với nước. 


Say độ sâu: Hiện tượng say khi lặn sâu 
xuống biển do bọt bóng nitrogen hình 
thành †rong máu. 


Sóng chấn: Sự bùng phát đột ngột của 
năng lượng, và di chuyển rất nhanh. 


Tầng ozone: Tầng khí phía trên Trái đất 
ngăn hầu hết các †ác hại của †ia tử ngoại 
†ừ Mặt trời. 

Thuốc gây mê: Thuốc làm †ê một phần 
nào đó của cơ thể hoặc gây ra cơn ngủ 
sâu. 


Thuốc giải: Thuốc chống lại độc tính. 
Thuốc tiệt trùng: Hóa chất diệt vi trùng. 


Thuốc trừ sâu: Hóa chất dùng để diệt 
trừ những sâu rầy có hại, cũng như các 
loài côn †rùng như ruồi và bọ. 


Thuốc trường sinh: Chất được cho là 
giúp kéo dài tuổi thọ và chữa bá bệnh. 


Thủy ngân: Kim loại nặng độc hại dạng 
lỏng khi ở nhiệt độ phòng. 


Vaccine (thuốc chủng ngừa): Thuốc 
tiêm vào để †ạo ra sự bảo vệ hay miễn 
nhiễm đối với một căn bệnh nào đó. 


acid 5, 9, 15, 16, 35, 46 
Alfred Nobel 36, 37 
ăn mòn 9 


Antoine Lavoisier 4, l6 
áp suất 12, 13 
Aristotle 9, 13 

arsenic 38 

asprrin 46 


Bakelite 42, 43 
bành trướng 13 
bình hít 24, 25 
bông thuốc súng 34, 35, 37 


canh hôi 48 

carbon đioxide 16, 17 

carbon đioxide l6 

Carl Scheele 16 

cây độc cần 8 

cellophane 43 

cellophane 42 

CEC 18 

chất dẻo 42, 43, 44, 45, 49 

chất nổ 30, 34, 35, 36, 37, 
38, 40 

chlorine 39, 40 

chloroform 21, 24, 25 

Christian Schonbein 35 

cyanide 17 


David Einkelstein 49 
dynamite 37 


đèn Bunsen 27 
đột quy 46 


ether 22, 23, 24, 25, 35 


gelignite 37 
giải Nobel 37 
giả kim 10, 11, 28, 32, 49 


Hennig Brand 32 
Henry Cavendish 14, 15 
hóa dầu 42 

hóa học xanh 44 

hóa trị 46, 47 

hô hấp 17 

hơi cay 40, 41 

hòn đá triết học I1 
Horace Wells 20, 21 
Humphry Davy 18, 19, 30, 31 
hydrogen 14, 15 


James Simpson 24, 25 
John Walker 33 
Joseph Priestley 16, 17, 18 


khí cười 18, 19, 20, 21 
khí methane 19 
khí mù-tạc 40 


lên men 6, 7, 17, 54 

Leo Baekeland 43 

lửa 6, 9, 14, lố, 19, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 
35,38 

Luminol 48 


Michael Faraday 27, 31 


nguyên tố 9, 13, 26 
nhiên liệu 26, 44, 45 
nhựa cứng 43 
nitroglycerine 36, 37 


nitrous oxide 17, 18, 19, 21 
nylon 43, 44 


pháo hoa 28, 34 

pháp y 48, 49 

phòng thí nghiệm 4, 5, 14, 
15, 17, 18, 27, 46, 49 

phosphorus 32, 33, 34, 35 

Pierre Dulong 30 

polymer 44 


que điêm 27, 32, 33, 34 


radio 42 

Robert Boyle 12, 13, 14 
Robert Bunsen 27 
Robert Liston 22, 23 


salicin 46 

say độ sâu 12, 13 
Schwarz 28, 29 
Socrates 8 

sóng chấn 30, 31 


tầng ozone 18, 19 

thuốc gây mê 20, 21, 22, 24, 
25,35 

thuốc giải 8 

thuốc súng 28, 29, 30, 34, 
35/32 

thuốc tiệt trùng 23 

thuốc trường sinh 11, 49 

thuốc trừ sâu 40, 41 

thủy ngân 7, 12 


vaccine 47, 55 
vũ khí hóa học 38, 39, 40, 41 


http://tieulun.hopto.org 


HÓA HỌC PHÁT CUÔNG 


John Townsend 


Nguyễn Tuấn Vũ dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYÊN MINH NHỰT 
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THẾ TRUẬT 
Biên tập: THU NHI 
Bìa: BÍCH PHƯƠNG 
Sửa bản in: NHẬT VI 
Trình bày: VAN HẠNH 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 39316289 - 39316211 - 38465595 - 38465596 - 39350973 
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn 
'Website: http://www.nxbfre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Số 21, dãy A11, khu Đầm Trấu, p. Bạch Đằng, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: (04037734544 - Fax: (04)35123395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


http://tieulun.hopto.org 


